Chuyên đề 11: Ba đường Conic 


Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 
Email: dangnamneu@ gmail.com 
Yahoo: changtraipkt 
Mobile: 0976266202 


CHUYÊN ĐÈ 11: 

BA ĐƯỜNG CONIC 


678 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 





Chuyên đề 11: Ba đường Conic 


679 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 




BA ĐƯỜNG CÔNIC 


Dang Thanh Nam 

Auditing 5la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 
Email: dangnamneu@ gmail.com 
Yahoo: changtraipkt 
Mobile: 0976266202 

Đe thi các năm chủ yếu đề cập đến Elip; hyperbol và parabol rất ít ra 


A. KIÉN THỨC CẦN NHỚ 

2 2 

, X y 

Elip có dạng chính tăc ( E ) : — + 77 = 1 (a, b > 0). 

a b 

+ Độ dài trục lớn 2a; độ dài trục nhỏ 2b (a 2 -b 2 =c 2 ). 

+ Tiêu cự 2c. 

+ Tọa độ các tiêu điếm F 1 (-c;0);F,(c;0). 

+ Tọa độ các đỉnh Aj(-a;0); A,(a;0);5 1 (0;-h);5 2 (0;h). Hình chữ nhật cơ sỏ' AịBịA^B-, có cạnh 
2a và cạnh 2b. 

+ Tâm sai e = — 
a 

, a 2 

+ Đuờng chuân x = ± — 
c 

+ Với điểm M (*; >’) e (F) =^> MFj =a +—x; MF 2 = a - — X 

a a 

B. BÀI TẬP MẪU 


Bài 1. Trong mặt phẳng tọa độ ơxy cho elip (F): ^j- + -y- = 1. Tìm tọa độ các điểm A và B thuộc 

(F), có hoành độ duơng sao cho tam giác OAB cân tại o và có diện tích lớn nhất. 

Lời giải: 

+ Giả sử A(x a ; y A ); B(x b ;y B ) Từ giả thiết ta có =x B ;y B =-y A Do đó 
+ S ABC = ịAB.d(0;AB) = ị\2y A .x A \=\y A .x A \ 

+ Áp dụng bất đắng thức Cauchy cho 2 số duơng và A thuộc (F)ta có: 

■w=I m I= 2 fpj- íị +Ĩ Y= 1 => < 1 


680 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 








BA ĐƯỜNG CÔNIC 


+ Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x A =yỈ2;ỵ A =±-j==> A(yỈ2;—j=),B(-j2;-j=)hoạc 

A(V2;^Ì),5(V2;-Ị=). 

V 2 V2 

Vậy các điểm cần tìm là A{yỊĨ\—Ị=),B{yỊ2\—Ị=)\A(yỊĨ\—Ị=),B(yĨ2\—Ị=). 

X 2 y 2 

Bài 2. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho elip (E) : -Ẹ- + = 1 và các điếm A(-3; 0); /(-1; 0) Tìm 

tọa độ các điểm B,c thuộc (E) sao cho / là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Lòi giải: 

+ Ta có /A = 2=>Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phưong trình: 
(C ): (jt +1 ) 2 + y 2 = 4 => B, c là giao điểm của (C) & (E) 

í(* + l) 2 + y 2 =4 

+ Tọa độ các điểm B,c là nghiệm của hệ phương trình <Ị x 2 y 2 


■ + —= 1 
9 4 


_ j(A + l) 2 + y 2 =4 _ (* + l) +y -4 

<=>< <í> < _3 

1 5x 2 +18jc + 9 = 0 x = -3;.v = y 

Với X = -3 => y = 0 => B hoặc c trùng A(loại). 

-3 _ 4\Ỉ6 -3 4Vó _,-3 4Vó. 

Với .* = --=> y = ±^—=> C(—-; + _ ) 

5 5 5 5 5 5 


Bài 3. Trong mặt phang tọa độ với hệ đề các vuông góc ỡxy, hãy viết phương trình chính tắc 
của elip (£■) biết ràng (C) có tâm sai bằng y và hình chữ nhật cơ sở của (E)có chu vi bằng 20. 

Lòi giải: 


2 2 

9 9 X y . Ắ 

+ Giả sử elip( E) :—j + ^Y = ỉ (a,b > 0), theo giả thiêt ta có: 
a b 

ic 


. c 

+ Tâm sai e = — = 

a a 


?<» 


+ Chu vi hình chữ nhật cơ sở 4 (a + b) — 20 (2). 
ị (1=3 X 2 y 1 

+a)&(2)=> : "=>(£):4- + ^- = l 

\b = 2 9 4 


Bài 4. Lập phương trình chính tắc của elip (£) có tâm o, tiêu điểm trên trục hoành và qua điếm 
M(-yj 3;1), biết rằng khoảng cách giữa 2 đường chuẩn bằng 6. 


Lòi giải: 


681 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 












BA ĐƯỜNG CÔNIC 


+ Giả sử elip ( E ): + Ặr = 1 (a, b > 0) 

a b 

Điểm M(-V3;1 )g(£)^4 + tV = 1 (1) 
a b 


a 2 a 1 a 2 a 2 

+ Khoảng cách giữa 2 đường chuấn là —— (-—) = 2 — = 6 => , = 3 (2) 

c c c V a-b 2 


Từ (1) và (2): 


a =6 
b 2 = 2 


„2 2 
x N X y 

Vậy elip cân tìm (£): — + 4“ = 1 
6 2 


Bài 5. Trong mặt phắng tọa độ với hệ đề các vuông góc ơxy, cho điếm C(2;0)và elip 
2 .,2 

V 9 r \ r 

(E) : + 4— = 1. Tìm tọa độ các điêm A, B thuộc (E), biêt răng A, B đôi xứng với nhau qua trục 

hoành và ABC là tam giác đều. 

Lời giải: 

+ Giả sử A(x 0 ; y 0 ),B(x 0 -,-y 0 ) e (E) => + = 1(1) 

Do c là một đỉnh của (E) nằm trên trục hoành, nên tam giác ABC cân tại c 
=>Tamgiác ABC đều khi và chỉ khi d(C\AB) = ^-AB <=> 2-x 0 = ^-|y 0 | (2) 


Từ (1) và (2): 


2 

x 0 = - 
0 7 


y 0 = ± 


4V3 


. ,2 4V3 2 -4V3 2 - 4^3 2 4V3 

Vậy A(^ị ; —y4, ; —y—) hoặc A(^;^XX),ổ(ệ; AVA) 


2 V 2 

Bài 6. Cho elip (E)\^— + ^— = lvà điểm M(2;l). Gọi d là đường thẳng qua M, cắt (E )tại hai 
25 16 

điếm A, B sao cho M là trung điểm của AB. Hãy viết phương trình đường thắng d. 

Lời giải: 

+ Xét đường thắng qua M, có hệ số góc k. Phương trình của d là: 
y = k(x- 2) + l 

Khi đó tọa độ A, B là nghiệm của hệ 
ịy = k(x- 2) + l ịy = k(x- 2) + l 

44=1 ° 444 = 1 ( 1 ) 

I25 16 I25 16 


+ x A ',x B lầ nghiệm của (1). Ta có 


682 


Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 














BA ĐƯỜNG CÔNIC 


(1) (16 + 25>t 2 )jc 2 -(100Ấ : 2 -50Ả;)x + 100Ẩ : 2 -100* -375 = 0 

Vì M là trung điếm của AB nên X A + X B = 2x M . Theo định lí Vi - ét ta có 

100k 2 -50k , _ , -32 _ 

——— — 2 = 4 <=> k = —— . Vậy phương trình của d là 
16 + 25Ả: 25 

y = (x - 2) +1 hay 32x + 25y - 64 = 0 

_ V 2 y 2 , 4 _ 

Bài 7. Cho elip (E ): 7— + 2— = 1 và đường thăng À: 3x + 4y - 30 = 0 . Tìm điêm M thuộc (E) sao 

25 2j 


4 

cho khoảng cách từ M đến A lớn nhất, nhỏ nhất. 


Lời giải: 

2 2 

+ Giả sử M (x 0 ; y 0 ) e (E) +> + - 7 ^- = 1 (1) • Khoảng cách từ M đến A là 

25 2j 


d(M\ A) = - 


V3 2 +4 2 


+(1) => 25 = Xq + 4y 0 2 = ^(3 2 + 2 2 )(x 0 2 + 4y 0 2 ) > ^ (3x 0 + 4y 0 ) 2 

=> (3x 0 + 4y 0 ) 2 < 25.13 => -5VĨ3 < 3x 0 + 4y 0 < 5 VĨ 3 
=> - 5 VĨ 3 - 30 < 3x 0 + 4y 0 - 30 < 5 VĨ 3 - 30 

=> 6-VĨ3 < = d ( M . A) < 6 + VĨ3 

Bài 8. Cho ehp (£'):^- + ^- = l,F 1 (-3;0);F 2 (3;0)là các tiêu điểm của (E). Xác định tọa độ 
25 16 

điểm M e (E), biết rằng 2MFị = MF 2 . 

Lòi giải: 

+ Gọi M(x 0 ; y 0 ) e (E) => ị + = 1(1) 

25 16 

• c 3 , 

Elip (E) có tâm sai e = — = -- , ta có MF ] = a + ex ữ ',MF 0 =a-ex 0 
a 5 

=> MF 2 = 2MF Í <=> a - ex 0 = 2(a + ex 0 ) 

-a -5 -25 . , 4V56 . ,,-25.4>/56 . „ „,-25 .-4^56, 

0 x n = - = 0 = „ => ;yn hoặc Af(-=~; l ) 

0 3e 3 3 9 0 9 9 9 9 9 

_J_ 

Bài 9. Lập phương trình hypebol (H)có tiêu cự trên Ox, tâm Ođộ dài tiêu cự là 10 và một 

đường tiệm cận có phương trình ả : 3x - 4y = 0. 

Lời giải: 


683 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 

















BA ĐƯỜNG CÔNIC 


+ Giả sửhypebol (H):^r-Ặr- = l(a,b>0) 
a b 

Độ dài tiêu cự 2 c = 2 \Ja 2 + b 2 = 10 => a 2 + b 2 = 25 ( 1 ) 

^ , ố 3 b 3 

+ Đường chuân y = ± — X. Từ 3x - 4y = 0 => y = ^7 X => — = ^ (2) 
a 4 a 4 

+(l)&(2)^ữ 2 =16;ZỬ=9 

„2 ,2 
X y 

Vậy (//): 7 —- „ = 1 

16 9 _ 

X 2 y 2 , , , 

Bài 10. Cho hypebol (//): — —= lvà đường thăng (d):2x- ỵ + m = 0 . Đường thăng (rf)căt 
1 8 

(//) tại 2 điểm phân biệt A,B(x a < X B ), biết rằng FF 2 = 2AF,, trong đó Fj(-3;0),F 2 (3;0)là các 
tiêu điểm của (//) .Viết phương trình đường thẳng (í/). 

Lời giải: 

Tạo độ của A, F là nghiệm của hệ 
|V_/ =1 [/ (2x + m) 2 1 

ị 1 8 <=>| 1 8 

[2x—y + m = 0 [2x-y + m = 0 

Ta có (1) <=> 4x 2 -4mx-m 2 -8 = 0, phương trình này luôn có 2 nghiệm phân biệt do 

— /77 2 — 8 ^ / TT\ 1 yv í , ,. , 

—— -< 0 . Do vậy ( H ) luôn căt (d) tại 2 diêm phân biệt. 


+BF 1 = 2AF <^> 


c 


c 

a- — x B 

= 2 

a+ — x A 

a 


a 


(2), do A,B thuộc 2 nhánh khác nhau của ( H)(x A <X B ), 


c c c ^ 

nên X A < -a;x B > a; — > 1. Và từ(2) suy ra —X B - a = 2 {-a- — x A ) <=> 6x A + 3x s +1 = 0(3) 
' a a a 

Dox A ,x B là nghiệm của (1), nên theo định lí Vi - ét ta có 
[x, + X D = m 


m +1 


(4) 


+(3),(4)=>ro = 


-6±16^2 


21 


2 2 ,2 
X 2 X y Ẵ 

Bài 11. Cho 2 elip (Fj): — + y = 1; (F 2 ): — + ^— = 1. Viêt phương trình đường tròn đi qua các 
16 9 4 

giao điểm của (Fj), (F 2 ). 


Lời giải: 

Tọa độ các giao điếm là nghiệm của hệ 


684 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 

















BA ĐƯỜNG CÔNIC 


V 2 =1 

16 y _ 1 x í +'\6y z = 16(1) 


X y [4x +9y =36(2) 

l~9~ + 4 


2 _ 432 

2 28 11 
• y - 55 


^ , í. , . . „ *.Ẵ „ 2 2 92 

Do vậy (.Ẽ^căt (£’ 2 )tại 4 điêm phân biệt, thỏa mãn X + y = —. 

đi qua các giao điếm của (E l )&(E 2 ) là 


Vậy phương trình đường tròn 


2.9 92 

(C):x 2 + y 2 =^ 

_ 11 _ 

Bài 12. Trong mặt phang tọa độ vuông góc Oxy cho parabol ( p ): y 2 = Ì6x và điếm A(l;4). Hai 
điểm phân biệt B, c ( B, c khác A) di động trên (P) sao cho góc ZBAC = 90°. Chứng minh rằng 
đường thẳng BC đi qua một điểm cố định. 

Lời giải: 

+ Giả sử B(^-b 2 ;b),C(^-c 2 ;c) e (P),(b,c * 4 ,b* c ). 

16 16 

Ta có Ãỗ = (^-b 2 -1;Ố-4),ÃC = (---c 2 -l;c-4) 

16 16 

+ZBAC = 90° => ÃBÃC = 0 o {-Ị- b 2 - 1 )(^ 7 c 2 -ỉ) + (b- 4)(c - 4 ) = 0 

16 16 


<=> (b - 4 )(c - 4 )((b + 4 )(c + 4) +16 2 ) = 0 <=> + 4)(c + 4) = -256 

<=> 4(b + c) + bc = -272 =>bc = -272 - 4{b + c)(l) 

BC = (-——— \c-b) = -^—(c- b)u\ũ = (b + c\ 16) 

16 16 

Vậy phương trình đường thẳng BC là 16 (x-^—b 2 ) — (b + c)(y-b) = 0, hay 16 x-(b + c)y+bc, 

16 

thay bcở (1) vào ta được phương trình của BC là BC:ỉ6x-212 + (b + c)(—y-4) = 0, 
VỈ>,c;M (17;-4) e BC => í(pcm 

Bài 13. Cho parabol (P): y 2 = 4vvà 2 điểm /4(0;—4), ổ(-6;4). 

- Tìm trên (P) diêm c sao cho tam giác ABC vuông tại A. 

- Tìm trên (P)điếm c sao cho tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất. 

Lời giải; 

. ...Ả 

+ Gọi C(-—;c) G (P) 

4 


685 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 











BA ĐƯỜNG CÔNIC 


—-—— —-—— f ” .. 

a) Ta có AB = (-6;8), AC = (-— ;c + 4), tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi 

4 


— —- „ , 2 

AB.AC = 0 <=> -6.-— + 8(c + 4) = 0 <=> 


-8=>C(16;8);C(^;^) 
c = — 9 3 

3 


b) Phương trình đường thẳng A6:4x + 3y + 12 = 0, diện tích tam giác ABC nhỏ nhất khi 
khoảng cách từ c đến AB nhỏ nhất 


+d(C;AB) = 


4.^ + 3c + 12 
4 


, , 3,2 , 39 
2 4 


39 

20 


, , , -3 9 -3 

Dâu băng xảy ra khi và chỉ khi c = —- => 

2 16 2 


c. BÀI TẬP ĐÈ NGHỊ 

2 ,2 

, JC y J , 

Bài 1. Trong mặt phăng tọa độ ơxy cho elip (E) :-— + ^— = ỉ,F l ',F 2 lân lượt là các tiêu diêm trái 

8 4 

và phải của (E ). Tìm điểm M thuôc ( E ) sao cho MF\ - MF 2 = 2 . 

Bài 2. Trong mặt phang tọa độ Oxy , lập phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn 

bằng 4 V 2 , các đỉnh trên trục nhỏ và các tiêu điểm cùng nằm trên 1 đường tròn. 

Bài 3. Trong mặt phang tọa độ với hệ đề các vuông góc Oxy, cho điếm A(3;0)và elip 

2 2 

X y , ^ , 

(£): — + = 1. Xác định tọa độ diêm B, c thuộc ( E ) sao cho tam giác ABC đêu. 

2 2 

X y , , 

Bài 4. Cho ehp (£’): —+ ^- = 1 và đường thăng (í/):2x + 15y-10 = 0. Chứng minh răng 

đường thẳng (í/) cắt (C)tại 2 điểm phân biệt 4. B . Xác định tọa độ điểm c thuộc (£)sao cho 
tam giác ABC cân. 

2 ..2 

, X y ■> 

Bài 5. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho elip (E): + -y- = 1. Hai diêm A và B di động trên (E) 

sao cho OA T OB . Chứng minh rằng đường thắng AB luôn tiếp xúc với 1 đường tròn cố định. 

2 2 

Bài 6. Trong mặt phăng tọa độ ỡxy cho ehp (E ): —+ ^- = l.viêt phương trình đường thăng đi 

qua M(l;l) và cắt (£)tại 2 điếm phân biệt A và B sao cho 

a) MA = MB 

b) AB = 2 


686 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 










BA ĐƯỜNG CÔNIC 


2 2 

7 X ỵ 7 v ^ 

Bài 7. Trong mặt phăng tọa độ ỡxy cho elip (F ): —- + = 1. Điêm M và N di động trên (E) 

2 8 

sao cho OM T ON . Xác định tọa độ điểm M và N , biết rằng điểm M có tổng 2 tọa độ nhỏ 
nhất. 

2 2 

, X V , ^ 

Bài 8. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho ehp (F): — + ^- = 1. Xác định tọa độ điêm M thuộc (F) 

, biết rằng M nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc 

a) 90°. 

b) 120°. 

Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ với hệ đề các vuông góc Oxy cho điểm A(2;V3)và elip 

2 ,2 

X y . , 7 ? r . 7 

(£’): —+ ^- = 1. Gọi FpF 2 là các tiêu diêm của(£’)(F l có hoành độ âm). M là giao diêm có 

tung độ dưong của đường thẳng AFj với (F), N là điếm đối xứng của F 2 qua M. Viết phương 
trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF,. 

2 2 

, JC ỵ ' , 

Bài 10. Trong mặt phăng tọa độ ỡxy cho clip (F): — + X = 1 và đường thăng 

8 4 

(d):x-yyj2 +2-0. 

a) Chứng minh rằng (í/) cắt (F) tại 2 điếm phân biệt A và B. Tính độ dài đoạn thắng AB. 

b) Tìm tọa độ điểm c trên ( E ) sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất. 

V 2 y 2 , 2 2' 

Bài 11. Cho elip (E): -Ỵ + 2— = 1 và diêm Af(F; A) n £ m trong (£). Đường thăng d đi qua M và 

cắt (F)tại M v M 2 và thỏa mãn điều kiện MM ] = 2MM,. Viết phương trình của đường thắng d. 

2 2 

, A y , , 

Bài 12. Trong mặt phăng tọa độ ơxy cho elip ( E ) : — + jL — = \. Xét diêm M chuyên động trên 

16 9 

tia Ox , N chuyển động trên tia Oy sao cho đường thắng MN luôn tiếp xúc với (E). Xác định 
tọa độ các điểm M , N sao cho MN có độ dài nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó. 

2 2 

X y ' ' ' 

Bài 13. Cho elip (E): ỶỊ + = 1; ABCD là hình vuông có tât cả các cạnh đêu tiêp xúc với ( E ). 

Viết phương trình các cạnh của hình vuông đó. 

-ử 2 

Bài 14. Cho elip (E):-Ỵ + y 2 =l;Fj,F,là các tiêu điểm. Điểm M di động trên (F). Phân giác 

của góc F,MF, cắt FjF 2 tại N, H là hình chiếu của N trên MF X . Chứng minh rằng độ dài MH 
không đổi. 

Bài 15. Cho elip (F): -Ỵ + y 2 = 1;Fj,F 2 là các tiêu điểm. Điếm M di động trên (F). Chứng minh 
rằng tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác FjMF 2 chạy trên một elip. Viết phương trình elip đó. 


687 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 




2 2 

Bài 16. Cho elip (£■) : ^j- + ^-j- = 1, có 2 đỉnh trên trục hoành là Aj(-2;0), A,(2;0). Chứng minh 
rằng trực tâm tam giác MAịA 2 chạy trên một elip. Viết phương trình chính tắc của elip đó. 

Bài 17. Cho elip (E) : + -y- = 1 ,hai điểm A, B chuyển động trên (E) sao cho góc AOB = 90°. 

Gọi H là hình chiếu của o trên AB. Chứng minh rằng H nằm trên một đường tròn cố định. Viết 
phương trình đường tròn đó. 

2 2 

Bài 18. Cho elip (E ): = 1 và các đường thẳng (d):x — \ỉmy = 0; (. d '): \Jrnx + y = 0 (m là 

tham số). Gọi M, N là giao điếm của (E) và ( d ). P,Q là giao điếm của (E) và ( d '). Viết phương 
trình đường thẳng ( d ), ( d '), biết rằng tứ giác MPNQ có diện tích lớn nhất, nhỏ nhất. 

2 2 

Bài 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho elip (£): ^- +^- = 1 có hai tiêu điểm F V F 2 (F Ị , F 2 lần 

lượt là tiêu điếm trái, tiêu điếm phải của ( E )). Tìm điểm M thuộc ( E ) sao cho MF 2 +1MF 2 đạt 
giá trị nhỏ nhất. 


D. MỘT SÓ BÀI TOÁN VÈ HYPEBOL VÀ PARABOL 


Bài 1. Cho hypebol (H): xy = lvà điểm A(^;^). Tìm điểm M thuộc (H) sao cho MA nhỏ nhất. 


Lời giải: 

+ Giả sử M(x 0 ; y 0 ) e ( H ) => y 0 = —=> M(x 0 ;—). 

X, X, 


+ Ta có MA 2 = (x 0 - ^) 2 + (— - ;2 = V + Ặ - 5(.r 0 + -) + ^ 
2 x 0 2 x ữ x 0 2 

, . 1 x2 1 . 21 , 1 5,2 17 ^ 17 

-( x 0 + “) -5(a: 0 +—) + —-(jc 0 + — — 

x 0 x 0 2 x 0 2 4 4 

+ Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi JC 0 +—= ^or 0 =2vr 0 =^ 

X 2 2 


Vậy M{ 2;^) hoặc M(^;2) 

Bài 2. Cho parabol (P) : y 2 = 4x và đường thẳng (d) : 4x + 3y + 12 = 0 . Tìm trên (P) điểm M sao 
cho khoảng cách từ M đến (P) là nhỏ nhất. Tính khoảng cách đó. 

Bài 3. Cho parabol (P) : y 2 = 4xvà đường thẳng ( d ) :x + y + m = Ocắt (-P)tại 2 điểm phân biệt A 
và B. Viết Phương trình đường thẳng (d), biết rằng OA _L OB. 

Bài 4. Cho parabol (P) : y 2 = 4vvà đường thẳng ( d ): 4x + 3y + 12 = 0 . Tìm trên (P)điểm M và 
N, biết rằng khoảng cách từ M đến (P) là nhỏ nhất và OM _L ON . 


688 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 






BA ĐƯỜNG CÔNIC 


Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ ơxycho parabol (P): y 2 = X và điếm /( 0;2). Xác định tọa độ 2 

điểm M,N e (P) sao cho IM = 4IN . 

2 2 2 
X , X y , 

Bài 6. Cho elip (£): — + y = 1; (H): ~Y - = 1. Viêt phưong trình đường tròn đi qua các giao 

điểm của ( E),(H). 


X y . X , v , 

Bài 7. Cho hypebol (//): — = 1 và điêm M(2;l). Viêt phương trình đường thăng qua M và 

cắt ( H ) tại 2 điểm A,B sao cho M là trung điểm của AB. 

Bài 8. Trong mặt phẳng tọa độ ơxycho parabol (P)\ y 1 = 2x và đường thẳng 
(d m ): 2 my - 2x +1 = 0 . Chứng minh rằng với mọi m (d m ) luôn đi qua tiêu điếm F của ( P) và cắt 
(P) tại 2 điếm phân biệt A, B. Tìm quỹ tích trung điểm I của AB khi m thay đối. 

Bài 9. Cho tam giác ABC có ba đỉnh thuộc hypebol (H): xy = 1. Chứng minh rằng trực tâm của 
tam giác ABC cũng thuộc ( H ). 

Bài 10. Cho hypebol (H):xy- lvà đường thẳng (d): 5x-3y-l = 0. Xác định tọa độ điểm M 
thuộc (H) sao cho khoảng cách từ M đến (d) nhỏ nhất. 

Bài 11. Cho hypebol ( H ): xy = 1. Tìm các điểm A,B thuộc 2 nhánh của ( H) sao cho độ dài AB 
nhỏ nhất. 

Bài 12. Cho đường tròn (C): (x + 2) 2 + y 2 = 36 và điếm A(2;0). Tìm quỳ tích tâm đường tròn đi 
qua A và tiếp xúc với (C). 

Bài 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol ( p) : y 2 = 4x. Viết phương trình đường thẳng 
d đi qua tiêu điểm của (p) và cắt (p) tại hai điếm phân biệt A, B có AB = 4 . 


689 

Dang Thanh Nam 

Auditing 5 la, National economics University, Ha Noi, Viet Nam 




